MHq  7JX?0'5(ớ 


CHỤP  HINH  VU: 

TRƯỚC  LẠ, 
SAU  QUEN! 


VN  MAMO  1/94 


MH972 )jos(o 


TẢT  CA  PHỤ  Nư  ĐÊU  co  NGUY 
Cơ  MẮC  PHẢI  BỆNH  UNG  THƯ  vú  ! 


Bệnh  ung  thư  vú  là  một  căn  bệnh  trầm  trọng.  Hàng 
năm  có  hơn  1 82,000  phụ  nữ  bị  mắc  bệnh  ung  thư  vú 
ở  Hoa  Kỳ  và  có  43,000  phụ  nữ  chết  vì  bệnh  này. 
Năm  1960,  thống  kê  cho  biết  1  trong  14  phụ  nữ  bị 
mắc  bệnh  ung  thư  vú.  Nhưng  ngày  nay  tỷ  sô"  gia 
tăng:  1  trong  8  phụ  nữ. 

Tất  cả  phụ  nữ  đêu  có  nguy  cơ  mắc  phải  bệnh  ung  thư 
vú,  nhưng  phụ  nữ  lớn  tuổi,  nhất  là  những  người  trên 
50  tuổi  sẽ  bị  nguy  cơ  cao  hơn. 

Tuy  nhiên,  bệnh  ung  thư  vú  có  rất  nhiều  triển  vọng 
đĩêu  trị  nếu  được  phát  hiện  sớm  -  bằng  phương  pháp 
chụp  hình  vú! 


CHỤP  HINH  QUANG  TUYÊN  vu 
CÓ  THỂ  CỨU  MẠNG  SốNG  CỦA  BẠN  ! 


Chụp  hình  quang  tuyên  vú  là  một  trong  những 
phương  pháp  giúp  phát  hiện  ra  ung  thư  vú  trong  lúc 
bướu  còn  rất  nhỏ  (mà  bạn  và  bác  sĩ  có  thể  2  năm  sau 
mới  khám  phá  được).  Nêu  ung  thư  vú  được  phát 
hiện  sớm,  bạn  có  thể  tránh  sự  giải  phẩu  phải  mất  cả 
vú  và  tránh  tê"  bào  ung  thư  lan  tràn  đến  những  bộ 
phận  khác  trong  cơ  thể. 


So  sánh  kích  thước  của  bướu 


Kích  thước  trung  bình  của  bướu  khi  phát  hiện: 


bởi  phụ  nữ 
không  rành 
vê  việc  tự 
khám  vú 


bởi  phụ  nữ 
lâu  lâu  tự 
khám  vú 
một  ĩân 


• 

» 

# 

bởi  phụ  nữ 

qua  ĩân 

do  chụp 

tự  khám  vú 

đầu  tiên 

hình  vú 

đều  đặn 

chup  hình 

đều  đặn 

mỗi  tháng 

vú 

CHỤP  HĨNH  vũ  RĂT  ĐƠN  GIAN! 


■  Khi  chụp,  mỗi  vú  sẽ 
được  đặt  giữa  hai 
miếng  plastic  chỉ 
trong  vài  giây.  Bạn 
có  thể  cảm  thấy  hơi 
khó  chịu. 

■  Chụp  hình  vú  và 
kiểm  tra  hình  chụp  sẽ 
được  hoàn  tất  trong 
khoảng  20  phút. 


Mammogram  là  hình 
chụp  vú  bằng  quang  tuyến  X. 


THẢC  MAC? 


Hỏi:  Tôi  đã  trên  60  tuổi  mà  đến  bây  giờ  tôi  vẫn 
không  bị  bệnh  ung  thư  vú,  tôi  sẽ  không  bị 
đâu.  Tôi  đã  già  quá  rồi! 

Đáp:  Đúng  ra,  phụ  nữ  càng  lớn  tuổi  thì  nguy  cơ  mắc 
bệnh  ung  thư  vú  càng  gia  tăng.  Theo  thống  kê,  ba 
phần  tư  sô'  người  mắc  bệnh  này  đêu  trên  50  tuổi. 
Phụ  nữ  từ  65  tuổi  trở  đi  có  nguy  cơ  mắc  bệnh  ung 
thư  vú  6  lần  cao  hơn  những  phụ  nữ  dưới  65  tuổi. 

Hỏi:  Trước  đây,  theo  lời  khuyến  cáo  của  bác  sĩ  tôi 
đã  đi  chụp  hình  vú  và  kết  quả  bình  thường. 
Như  vậy,  tôi  không  cần  tiếp  tục  chụp  vào 
những  năm  sau  nữa  phải  không? 

Đáp:  Ung  thư  vú  có  thể  xảy  ra  bất  cứ  lúc  nào.  Lần 
này,  nếu  bạn  chụp  hình  vú  kết  quả  bình  thường, 
biết  đâu  trong  một  vài  tháng  sau  hoặc  năm  sau 
ung  thư  phát  hiện  mà  bạn  không  hay  biết.  Vì 
vậy,  chụp  hình  vú  một  fân  dù  kết  quả  bình 
thường  không  có  nghĩa  là  bạn  không  cần  chụp 
nữa.  Nêu  tất  cả  mọi  phụ  nữ  đêu  chụp  hình  vú 
đều  đặn  theo  định  kỳ,  sô'  tử  vong  sẽ  giảm  xuống 
30%  đến  40%. 

Hỏi:  Ớ  Việt  Nam,  tại  sao  chụp  hình  vú  thường 
không  được  nghe  nói  đến,  mà  ờ  Mỹ  lại  luôn 
luôn  đề  cập  đến  vấn  đề  này? 

Đáp:  Ớ  Việt  Nam,  vì  tài  chánh  eo  hẹp  và  chưa  có  máy 
móc  tôl  tân.  Nếu  có  cũng  không  đủ  để  phân  phôi 
cho  các  bệnh  viện.  Thêm  vào  đó,  lại  không  có 
hướng  dẫn  viên  y  tế  giải  thích  vê  tâm  quan  trọng 
của  việc  chụp  hình  vú  và  về  bệnh  ung  thư  vú  như 
ở  Mỹ. 


THEO  TIEU  CHUAN  CUA  VIẸN 
UNG  THƯ  QUỐC  GIA  HOA  KỲ,  PHỤ  NỮ: 


■  Từ  50  trở  lên,  mỗi  1  hoặc  2  năm  nên  chụp  hình 
vú  1  lân. 

■  Từ  40  đến  49  tuổi,  nên  hỏi  ý  kiến  bác  sĩ  của  bạn. 
Nhưng  nêu  trong  gia  đình  có  mẹ  hoặc  chị  em,  dì 
cô,  nội  ngoại  bị  ung  thư  vú  bác  sĩ  của  bạn  có  thể 
sẽ  khuyến  cáo  đi  chụp  hình  vú  trước  40  tuổi. 

Chỉ  chụp  hình  quang  tuyến  vú  thì  cũng  chưa  đủ.  Bạn 
cân  phải  tập  cách  thức  tư  khám  vú  và  phải  đi  bác  sĩ 
khám  vú  thêm  mới  có  thê  hoàn  tất  chu  trình  phát  hiện 
ung  thư  vú  sớm. 


VÌ  CHÍNH  BẲN  THÂN!  vì  GIA  ĐÌNH 
BẠN!  KHÔNG  NÊN  CHAN  CHỜ  NỬA: 


■  hỏi  bác  sĩ  (dù  bác  sĩ  của  bạn  không  có  đê  cập  đến) 

■  hỏi  văn  phòng  y  tê  địa  phương  hoặc  y  viện 

■  gọi  Chương  Trình  Sức  Khỏe  Cộng  Đông  Đông 
Nam  Á  (Southeast  Asian  Health  Program),  điện 
thoại  số  (508)  799-8300,  ext.  230. 

HÃY  ĐI  CHỤP  HÌNH  vú  NGAY!!! 

***  Chụp  hình  vú  sẽ  được  miễn  phí  cho  những  phụ  nữ  nào  hội 
đủ  đĩêu  kiện.  Xin  gọi  điện  thoại  cho  Chương  Trình  Sức  Khỏe 
Phục  Vụ  Cộng  Đồng  Đông  Nam  Á  đê  biết  thêm  chi  tiết. 


Park  Ave 


SOCIAL  SẺRVICE  CENTER 

Chandler  Street 


Family  Health  and  Social  Service  Center 
Southeast  Asian  Health  Program 
26  Queen  Street 
VVorcester,  MA  01610 
799-8300 

The  Southeast  Asian  Health  Program  is  funded  by  the  ư.s.  Department  of  Health 
&  Human  Services,  Office  of  Minority  Health  (Grant  No.  D52MP9 1048-01)  and 
The  Massachusetts  Department  of  Public  Health,  Chronic  Disease  Prevention 
Program. 


